BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM 7 


Xin chào cô và các bạn, mình là ... 


Hôm nay, nhóm 7 của chúng mình xin trình bày về nền kinh tế của ba 
quốc gia Malaysia, Indonesia và Philippines. Trước khi đi vào chỉ tiết 
từng phần, hãy cùng tìm hiểu một số điểm chung của cả ba quốc gia 
như sau: 


VỊ trí địa lý đặc biệt: Cả ba quốc gia đều tiếp giáp biển và có đa dạng 
các đảo và bờ biển dài. Điều này tạo tiềm năng phát triển cao cho các 
ngành công nghiệp như du lịch, đánh bắt thủy hải sản, chế biến thực 

phẩm, v.v. 


Các quốc gia cũng đã phát triển ngành công nghiệp sản xuất nông 
sản. 


Có tài nguyên quý giá như dầu mỏ, khí đốt, khoáng sản, góp phần vào 
sự phát triển công nghiệp của các quốc gia. 


Đất đai màu mỡ và phù sa cũng đóng vai trò quan trọng trong phát 
triển nông nghiệp và chăn nuôi. 


Tuy nhiên, cũng có nhiều hạn chế và khó khăn khác như: 


Nguy cơ động đất và núi lửa xảy ra thường xuyên do vị trí địa lý của 
các quốc gia này. 


Khí hậu nóng ẩm gây ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng nông 
sản. 


Việc khai thác các tài nguyên quý giá có thể gây ô nhiễm môi trường 
và mất đi sự đa dạng sinh học. 

Bây giờ, chúng ta sẽ đi vào chỉ tiết và tìm hiểu kỹ hơn về từng quốc 
ga. 


1.MALAYSIA: 


Tổng quan 


Malaysia là một quốc gia nằm ở Đông Nam Á, có dân số khoảng 
32.989 triệu người ( năm 2023). Diện tích tổng thể của quốc gia này là 
329.733km2 và bao gồm hai vùng chính. 


Bán đảo Mã lai chiếm diện tích 131.573km2, giáp biên giới với Thái 
Lan ở phía Bắc và Singapore ở phía Nam. 


Ngoài ra, Malaysia còn có hai bang trên hải đảo là Sabah và Sarawak. 
Sabah có diện tích 73.711km2 và Sarawak có diện tích 124.449km?, cả 
hai đều nằm ở phía Bắc của đảo Borneo và giáp biên giới với 
Kalimantan ở phía Nam. 


Với vị trí ven biển, Malaysia có 4.675km? đường bờ biển dọc từ Biển 
Đông sang Ấn Độ. Thủ đô của Malaysia là Kuala Lumpur, thường được 
gọi là KL, nằm ở trung tâm đất nước. 


GDP 


Ngày 9/2, Ngân hàng Hồi giáo Malaysia Bhd đã thông báo rằng tăng 
trưởng GDP của Malaysia được dự kiến sẽ đạt 8,4% trong cả năm 
2022. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong các nước thành viên của 
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), vượt xa con số 3,1% của 
năm 2021. 


- Tăng trưởng GDP quý 4/2022 của nước này ước đạt 5,7%. 


- Ngân hàng dự báo nền kinh tế Malaysia sẽ tăng trưởng 4,5% trong 
năm 2023. Ngân hàng phát triển đa phương dự báo Malaysia sẽ tăng 
trưởng 4-4,4% trong năm nay. 


- Ngân hàng đầu tư Maybank Bhd đã ước tính GDP thực tế sẽ tăng 
trưởng ở mức 6% trong quý 4/2022, giúp tăng trưởng cả năm 2022 ở 
mức 8,5%. 


- Ngân hàng đầu tư Hong Leong Bhd đã điều chỉnh ước tính tăng 
trưởng GDP quý 4/2022 lên 6,8%, so với ước tính sơ bộ là 5,5%, dù tốc 
độ chậm lại so với quý trước đó. 


Ngôn ngữ sử dụng tiếng Malaysia 


Malaysia theo thể chế là Quân chủ lập hiến 


Tiếp đến là địa hình và khí hậu: 

Địa hình của Malaysia khá đặc biệt vì có cầu nối tự nhiên giữa Thái 
Bình Dương và Ấn Độ Dương, góp phần quan trọng vào kinh tế của 
quốc gia. Điều này tạo ra một số ảnh hưởng chính đến các ngành như: 
giao thương và logistics, hàng hải du lịch và tài nguyên biển 


Phía Đông nằm ở Bắc bán đảo Kalimantavi trí gần biên giới 
Kalimantan vẫn đóng góp vào một số ngành kinh tế và hoạt động quan 
trọng của Malaysia như Ngành công nghiệp gỗ và xuất nhập khẩu. 


Phía Tây nằm trên bán đảo Malaca mang lại nhiều lợi thế kinh tế, bao 
gồm giao thương quốc tế, ngành du lịch và hệ thống logistics. Các yếu 
tố này đóng góp vào sự phát triển và đa dạng hóa kinh tế của 
Malaysia. 


Malaysia có điều kiên tự nhiên khá tuyệt vời: 


Với khí hậu cận nhiệt đới nóng ẩm, Malaysia có điều kiện thuận lợi cho 
việc trồng cây công nghiệp xuất khẩu. Về mặt xã hội: 


Malaysia có sự đa dạng về chủng tộc và văn hóa. 
Có ba cộng đồng chính: người Mã Lai, người Hoa và người Ấn. 


Do ảnh hưởng của chính sách khai thác thuộc địa của người Anh, mỗi 
cộng đồng có sự chênh lệch lớn về đời sống kinh tế và trình độ phát 
triển. 

Malaysia gặp khó khăn trong việc thực hiện chính sách phát triển kinh 
tế. 

Tiếp sau đây là giai đoạn khá quan trọng cần nói đến chính là giai 
đoạn khôi phục kinh tế : ( Gồm 3 giai đoạn ) 


Giai đoạn 1957 - 1970: Tập trung phát triển nông lâm nghiệp, xây 
dựng các ngành công nghiệp phục vụ nồng nghiệp 


Giai đoạn 1979 - 1990: Đề ra chính sách kinh tế mới NEP : 


1.Cải thiện điều kiện kinh tế - xã hội 

2. Điều chỉnh mất cân đối trong xã hội 

Giai đoạn 1991 - Nay : Thích ứng với sự thay đổi của thế giới 

1.Chính sách phát triển quốc gia NDP 

2. Chương trình phát triển toàn diện quốc gia 

Nói về giai đoạn 1957 - 1970: 

Tăng trưởng GDP: Trong khoảng thời gian từ 1961 đến 1970, Malaysia 
đã đạt được mức tăng trưởng GDP ổn định. Từ năm 1961 đến 1965, 


GDP tăng trung bình 5% mỗi năm, và từ năm 1966 đến 1970, tăng 
trưởng GDP gia tăng lên 5.4% mỗi năm. 


Nông nghiệp: Công nghiệp nông nghiệp ở Malaysia đã có sự phát triển 
tích cực. Có sự đa dạng hóa chủng loại cây trồng và mục tiêu xuất 
khẩu. Miền Tây đã ngừng nhập khẩu gạo và miền Đông giảm nhập 
khẩu gạo. 

Công nghiệp: Chiến lược phục vụ nông nghiệp đã mang lại thành công 
đáng kể cho ngành công nghiệp. Công nghiệp chiếm 12.2% tổng GDP 
trong giai đoạn này. 


Thương mại: Malaysia đã giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu lương thực 
và tăng cường xuất khẩu các mặt hàng kỹ thuật cao. 


Đời sống cải thiện: Nhờ những cải tiến kinh tế, đời sống của người dân 
Malaysia đã được nâng cao. Đất nước đã từ nông nghiệp chuyển dân 
sang công nghiệp. 


Giai đoạn thứ hai của Malaysia (1979-1990) 


có những tiến bộ đáng kể trong kinh tế và xã hội như sau: 


Tăng trưởng GDP: Trong thập kỷ 1970, tăng trưởng GDP Malaysia đạt 
mức ổn định 7-8% mỗi năm. Tuy nhiên, vào năm 1989, tăng trưởng 


GDP giảm và đạt mức âm. Tuy nhiên, vào năm 1987, Malaysia đã hồi 
phục và đạt mức tăng trưởng 5.4%. 


Nông nghiệp: Ngành nông nghiệp Malaysia duy trì mức tăng trưởng 
hàng năm ở mức 5.1%. 


Công nghiệp: Công nghiệp Malaysia đã có những chuyển đổi tích cực 
theo hướng công nghiệp hóa. Vào năm 1990, ngành công nghiệp 
chiếm 42.17% trong tổng GDP. 


Xã hội: Tỷ lệ người nghèo giảm từ 49.3% xuống còn 15.5%, đồng thời 
thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa ba sắc tộc. 


Tổng cộng, giai đoạn từ 1979 đến 1990 đã mang lại nhiều thành công 
lớn cho Malaysia và tạo đà phát triển cho giai đoạn tiếp theo. 


Tiếp đến là giai đoạn cuối ( 1991 - Nay ): 


Trong giai đoạn từ 1991 đến 1995, Malaysia đã đạt mức tăng trưởng 
GDP ấn tượng hàng năm ở mức 8.4%. Ngành công nghiệp đã phát 
triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực chế tạo. 


Trên mặt xã hội, việc tăng cường sự tham gia lao động trong ngành 
công nghiệp đã mang lại sự công bằng hơn trong phân phối công việc. 
Tỷ lệ thất nghiệp cực kỳ thấp chỉ ở mức 3%vào năm 1999, cho thấy 
môi trường kinh doanh và tạo việc làm ổn định. . 


Malaysia đã tiến bộ đáng kể và trở thành một nền kinh tế công nghiệp 
mới (NIC). Mặc dù đất nước đã gặp khó khăn trong cuộc khủng hoảng 
tài chính chung năm 1996, nhưng với sự quyết tâm và các biện pháp 
khôi phục kinh tế, Malaysia đã vượt qua khủng hoảng và tiếp tục tiến 
lên trên con đường phát triển. 


2. INDONESIA 


Indonesia là một quốc gia đa dạng về văn hóa, tôn giáo, chủng tộc và 
ngôn ngữ. Với dân số lên tới 275 triệu người và diện tích rộng lớn 
1.905.000 km2, nước này có thủ đô là Jakarta. Indonesia được biết đến 
với ngôn ngữ chính là tiếng Indonesia và có chế độ chính trị là Cộng 
hòa. 


Indonesia có một số đặc điểm đáng chú ý. Vị trí địa lý của nước này 
nằm trên tuyến đường biển quan trọng nối Châu Á và Châu Úc, tạo 
điều kiện thuận lợi cho giao thương trên biển. Ngoài ra, đất nước này 
cũng được phong phú về tài nguyên và khoáng sản, điều này tạo ra cơ 
hội phát triển công nghiệp và chế biến. 


Tôn giáo tại Indonesia phân bố đa dạng, với đa số dân cư theo Hồi 
giáo (80%), theo sau là Cơ đốc giáo (15%) và Hindu (5%). Đây là một 
trong những nét đặc trưng văn hóa của đất nước này. 


Tăng trưởng GDP của Indonesia chủ yếu được thúc đẩy bởi các ngành 
công nghiệp và dịch vụ du lịch, làm đóng góp quan trọng vào nền kinh 
tế của đất nước. 


Kinh tế Indonesia là một nền kinh tế thị trường công nghiệp mới trong 
đó chính phủ và các doanh nghiệp tư nhân đóng vai trò chủ đạo, đây 
là nền kinh tế có quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á, thứ 5 châu Á, 
xếp hạng 16 theo GDP danh nghĩa hoặc hạng 7 toàn cầu theo GDP sức 
mua tương đương. 


Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Indonesia vào năm 2021 là 
1,186.09 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. 


Theo đó chỉ số GDP Indonesia tăng 127.40 tỷ USD so với con số 
1,058.69 tỷ USD trong năm 2020. 


Ước tính GDP Indonesia năm 2022 là 1,328.83 tỷ USD nếu vẫn giữ 
nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. 


3. INDONESIA 


Indonesia là một quần đảo nằm ở Đông Nam Á, bao gồm tổng cộng 
17,504 đảo từ phía Bắc đến phía Nam. Diện tích của quần đảo này là 
1,904,569 km2. Dự kiến vào năm 2023, dân số của Indonesia là 
khoảng 273,523,615 người, chiếm tỉ lệ khoảng 3,43% của dân số toàn 
cầu. Quần đảo này xếp hạng thứ 4 trong số các quốc gia về dân số 
trên thế giới. 


Với vị trí nằm giữa hai lục địa Châu Á và Châu Đại Dương, nước này 
đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các tuyến giao thương 


đường biển. Sự đa dạng địa hình của Indonesia tạo ra cơ hội phát triển 
du lịch và khai thác tài nguyên biển. 


Tuy nhiên, việc xây dựng cơ sở hạ tầng và kết nối với các địa phương 
trên các đảo nhỏ có thể đối mặt với khó khăn. Điều này yêu cầu sự 
đầu tư và nỗ lực để xây dựng và duy trì hạ tầng giao thông hiệu quả, 
đồng thời nâng cao khả năng kết nối giữa các khu vực khác nhau của 
quốc gia. 

Khí hậu : 

Indonesia có khí hậu nhiệt đới, mang lại lợi thế trong phát triển ngành 
nông nghiệp bao gồm trồng trọt và chăn nuôi. Điều kiện khí hậu ấm 
áp và mưa nhiều trong năm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển 
của các loại cây trồng và động vật chăn nuôi. 

Tuy nhiên, Indonesia cũng đối mặt với những khó khăn do thời tiết 
không ổn định. Đất nước này thường xuyên chịu ảnh hưởng của động 
đất và lũ lụt, gây thiệt hại đến hoạt động sản xuất. Ngoài ra, tình 
trạng khô hạn cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất và chất 
lượng nông sản. Điều này đòi hỏi sự quản lý và ứng phó hiệu quả với 
các thách thức liên quan đến khí hậu để đảm bảo sự ổn định và phát 
triển bền vững của ngành nông nghiệp tại Indonesia. 


Quá trình phát triển: 

Thời kỳ độc lập (1945 - 1965) 

Thời kỳ Suharto (1966 - 1998) 

Thời kỳ kinh tế hội nhập (1998 - 2014) 

Thời kỳ hiện tại (2014 - nay) 

Đầu tiên là thời kỳ độc lập (1945 - 1965): 


Trong thời kỳ độc lập đầu tiên của Indonesia, chính phủ đã đưa ra các 
biện pháp nhằm khôi phục và phát triển nền kinh tế sau cuộc xung đột 
với Hà Lan. Một số điểm đáng chú ý trong giai đoạn này bao gồm: 


Chính sách quốc gia: Indonesia áp dụng chủ nghĩa tự lực và tự cung, 
tập trung vào việc phát triển công nghiệp và nông nghiệp trong nước. 


Đầu tư cơ sở hạ tầng: Chính phủ đã đầu tư lớn vào xây dựng cơ sở hạ 
tầng như đường bộ, đường sắt, cảng biển và hệ thống điện lực. Điều 
này giúp tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế và giao 
thương. 


Phát triển ngành nông nghiệp: Indonesia đã tập trung vào việc nâng 
cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Đặc biệt, trồng 
cây chè, cao su, cà phê và sản xuất các mặt hàng xuất khẩu như gạo 
và dừa. 

Khai thác tài nguyên: Nền kinh tế Indonesia đã tận dụng tài nguyên tự 
nhiên quý giá như dầu mỏ, than đá, đồng và thiếc để phát triển ngành 
công nghiệp và xuất khẩu. 


Hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế: Indonesia nhận được sự hỗ trợ và đầu tư 
từ các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc và Ngân hàng Thế giới để 
thúc đẩy phát triển kinh tế. 


Mặc dù giai đoạn đầu tiên của quá trình độc lập đã đem lại một số 
thành tựu đáng kể, Indonesia vẫn phải đối mặt với một số thách thức 
như nạn đói, thiên tai và sự bất ổn chính trị. Tuy nhiên, những nỗ lực 
và chính sách phát triển kinh tế trong giai đoạn này đã đặt nền móng 
cho sự tiếp tục phát triển của Indonesia trong các giai đoạn tiếp theo. 


Tiếp theo là thời kì Suharto (1966 - 1998): 


Thời kỳ Suharto (1966 - 1998) được đặc trưng bởi sự tập trung vào 
phát triển công nghiệp nặng tại Indonesia. Chính phủ Suharto đặt 
mục tiêu xây dựng các ngành công nghiệp quan trọng như sản xuất 
thép, xi măng, và các ngành khai thác tài nguyên. Sự đầu tư mạnh mẽ 
vào các ngành công nghiệp này đã đóng góp quan trọng vào tăng 
trưởng kinh tế và tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho dân cư. 


Trong thời kỳ này, nền kinh tế Indonesia đạt được sự tăng trưởng ổn 
định và nhanh chóng. GDP tăng trưởng mạnh, các chỉ số kinh tế như 
xuất khẩu, sản xuất công nghiệp, và đầu tư nước ngoài đều gia tăng 
đáng kể. Các chính sách kinh tế của chính phủ Suharto, như chính 
sách ưu đãi đối tác nước ngoài và thu hút vốn đầu tư, đã thu hút sự 
quan tâm và đóng góp vào sự phát triển của quốc gia. 


Tuy nhiên, thời kỳ Suharto cũng đối mặt với nhiều thách thức và vấn 
đề. Một số chỉ trích cho rằng sự phát triển tập trung vào ngành công 
nghiệp nặng đã làm tăng mức độ ô nhiễm môi trường và gây tổn hại 
cho các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Ngoài ra, cũng có những cáo 
buộc về tham nhũng và sự bất công trong phân chia lợi ích kinh tế. 


Tóm lại, thời kỳ Suharto đánh dấu một giai đoạn phát triển mạnh mẽ 
của nền kinh tế Indonesia, với sự tập trung vào công nghiệp nặng và 
đầu tư từ các đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận các 
vấn đề và thách thức mà quốc gia này phải đối mặt, như ô nhiễm môi 
trường và tham nhũng, để tìm cách khắc phục và đảm bảo sự phát 
triển bền vững trong tương lai. 


Sau đấy là Thời kỳ kinh tế hội nhập (1998 - 2014): 


Trong giai đoạn kinh tế hội nhập từ năm 1998 đến 2014, Indonesia đã 
thực hiện những cải cách quan trọng nhằm mở rộng thị trường và thu 
hút đầu tư nước ngoài. Qua đó, quốc gia này đã đạt được sự phát triển 
đáng kể trong nhiều lĩnh vực kinh tế. 


Trước hết, Indonesia đã tập trung vào phát triển ngành dầu mỏ và sản 
xuất, từ đó tăng cường sức mạnh trong việc khai thác và xuất khẩu tài 
nguyên quan trọng này. Đồng thời, sự phát triển mạnh mẽ của ngành 
dịch vụ tài chính và chế biến thực phẩm cũng đã đóng góp quan trọng 
vào tăng trưởng kinh tế của đất nước. 


Hơn nữa, Indonesia đã đặc biệt chú trọng vào việc nâng cao chất 
lượng giáo dục và phát triển ngành du lịch. Những nỗ lực này đã giúp 
nâng cao trình độ học vấn và kỹ năng cho nguồn nhân lực, đồng thời 
tạo ra nhiều cơ hội việc làm và thu hút du khách quốc tế đến tham 
quan và trải nghiệm văn hóa độc đáo của Indonesia. 


Tất cả những thành tựu trên đã mang lại sự tăng trưởng mạnh mẽ cho 
kinh tế Indonesia trong thời kỳ này. Đất nước này đã trở thành một 
trong những điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp 
quốc tế. Sự tăng trưởng ổn định và đa dạng hóa ngành kinh tế đã góp 
phần quan trọng vào cải thiện mức sống và tạo việc làm cho người dân 
Indonesia. 


Cuối cùng là Thời kỳ hiện tại (2014 - nay): 


Trong giai đoạn hiện tại từ năm 2014 đến hiện tại, Indonesia đã chứng 
kiến sự phát triển mạnh mẽ và trở thành nền kinh tế lớn nhất trong 


khu vực Đông Nam Á. Quốc gia này đã đạt được mức tăng trưởng kinh 
tế nhanh nhất trong khu vực, đồng thời phát triển các ngành công 
nghiệp và dịch vụ đa dạng. 


Indonesia đã tận dụng tối đa tiềm năng của tài nguyên quốc gia, như 
dầu mỏ và ngành đánh bắt thuỷ hải sản, để thúc đẩy sự phát triển. 
Các ngành công nghiệp chế tạo và sản xuất điện tử cũng đã tăng 
trưởng đáng kể, đóng góp vào sự đa dạng hóa và mở rộng cơ sở kinh 
tế của đất nước. 


Ngoài ra, ngành du lịch cũng là một nguồn thu quan trọng cho 
Indonesia. Quốc gia này hấp dẫn du khách từ khắp nơi trên thế giới 
bởi cảnh quan tuyệt đẹp, văn hóa đa dạng và các điểm đến du lịch nổi 
tiếng. Sự phát triển của ngành du lịch đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm 
và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bền vững. 


Một thành tựu đáng kể khác của Indonesia trong thời kỳ này là sự xoá 
đói và giảm nghèo hiệu quả. Chính phủ đã triển khai các chương trình 
và chính sách nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống và đảm bảo mức 
sống tốt hơn cho người dân. Sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ đã góp 
phần quan trọng vào việc nâng cao mức sống và giảm bớt bất bình 
đẳng xã hội. 

Tổng kết lại, trong giai đoạn hiện tại, Indonesia đã vươn lên trở thành 
một quốc gia có nền kinh tế phát triển, mang lại nhiều lợi ích cho 
người dân và góp phần vào sự phát triển của khu vực Đông Nam Á. Sự 
đa dạng hóa ngành kinh tế, phát triển du lịch và nỗ lực trong việc cải 
thiện chất lượng cuộc sống là những yếu tố quan trọng trong thành 
công của Indonesia trong thời kỳ này. 


3, PHILIPPINES: 

Tổng quan về Philippines 

Vị trí địa lý: 

nằm ở Đông Nam Á, giữa biển Đông và biển Philippines, và là một 
phần của khu vực Thái Bình Dương. Quần đảo này bao gồm tổng cộng 
7.107 đảo từ Bắc xuống Nam, với mỗi đảo mang những nét đặc trưng 
riêng. 

Diện tích của quần đảo Philippines là 298,192 km2, tạo nên một môi 


trường đa dạng với sự kết hợp của núi non, sông suối, đồng cỏ, rừng 
rậm và bờ biển dài. Đảo Luzon là đảo lớn nhất và nằm ở phía Bắc, là 


nơi có thủ đô Manila và là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của 
quốc gia. 


Dân số dự kiến của Philippines vào năm 2023 là 113,571,523 người, 
chiếm khoảng 1.42% tổng dân số thế giới. Với dân số lớn, Philippines 
xếp hạng thứ 13 trong số các quốc gia về dân số trên thế giới. 

Ngôn ngữ chính thức của Philippines là tiếng Tagalog, song tiếng Anh 
cũng được sử dụng rộng rãi trong giao tiếp và các hoạt động kinh 
doanh. 

Khí hậu: 

Khí hậu ở Philippines là khí hậu nhiệt đới gió mùa, thường có bão lớn. 
Địa hình của Philippines chủ yếu là núi non, với các dãy núi kéo dài 
theo các đảo chính. Có các vùng đất thấp, hẹp ven biển. Điều này tạo 
ra sự đa dạng về địa hình, từ những ngọn núi cao và sườn dốc đến các 
vùng đồng bằng và bãi biển dài. Vùng núi ở Philippines cung cấp 
nguồn tài nguyên quan trọng như khoáng sản, nước ngọt và đất canh 
tác. Ngoài ra, quần đảo cũng có các vùng đất thích hợp cho nông 
nghiệp, đặc biệt là trồng lúa, cây cỏ và các loại cây ăn quả. 

Về thể chế nhà nước, Philippines là một cộng hòa, với chính phủ dân 
chủ và hệ thống chính trị đa đảng. Quốc gia này đã có những tiến bộ 
quan trọng trong việc xây dựng và phát triển các cơ sở hạ tầng, đặc 
biệt là trong lĩnh vực giao thông vận tải và viễn thông. 

GDP: 

Nền kinh tế của Philippines đã trải qua một quá trình phát triển đáng 
kể trong những năm gần đây. GDP của quốc gia này đang tiếp tục 
tăng trưởng, tuy chưa có con số cụ thể. 

Quá trình phát triển: 

Giai đoạn 1950 đến 1970 

Giai đoạn 1980 đến 1990 

Giai đoạn Từ 2000 đến nay 

Trong quá khứ, từ những năm 1950 đến 1970 


Philippines đã trải qua một giai đoạn kinh tế đáng chú ý. Trong thời kỳ 
này, quốc gia này đã trở thành một trong những nền kinh tế phát triển 


nhanh nhất châu Á. Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm của Philippines 
ổn định ở mức khoảng 6% đến 7%, vượt xa so với nhiều quốc gia trong 
khu vực. Đây là một thành tựu kinh tế đáng kể, đóng góp vào sự phát 
triển và sự thịnh vượng của đất nước. 


Trong giai đoạn này, Philippines đã đạt được những thành tựu quan 
trọng trong nhiều lĩnh vực kinh tế. Ngành công nghiệp, đặc biệt là 
ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu, đã phát triển mạnh mẽ. 
Các ngành công nghiệp như sản xuất điện tử, may mặc và chế tạo đã 
trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, 
ngành du lịch cũng đã trở thành một nguồn thu quan trọng, thu hút 
khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan và khám phá vẻ 
đẹp đa dạng của quốc gia này. 


Sự thành công kinh tế trong giai đoạn này cũng có liên quan mật thiết 
đến sự đầu tư trong cơ sở hạ tầng. Philippines đã chú trọng phát triển 
hệ thống giao thông, điện lực, nước sạch và các cơ sở hạ tầng cần 
thiết khác. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển 
hàng hóa, kết nối các khu vực và thúc đẩy sự phát triển kinh tế toàn 
diện. 

Từ những năm 1980 đến 1990 


Philippines đã đối mặt với một giai đoạn khó khăn kinh tế và chính trị 
nghiêm trọng, gây suy thoái và suy yếu cho nền kinh tế của đất nước. 
Những thách thức chủ yếu bao gồm sự không ổn định chính trị, nợ 
công tăng cao, tham nhũng và thiếu ổn định trong hệ thống tài chính. 


Trong thời kỳ này, Philippines đã phải đối mặt với những cuộc biểu 
tình và sự bất ổn chính trị, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh 
tế của quốc gia. Đồng thời, sự gia tăng của nợ công đã tạo áp lực đáng 
kể lên nguồn tài chính và kéo theo sự giảm trưởng kinh tế. Tham 
nhũng cũng trở thành một vấn đề nghiêm trọng, gây mất lòng tin của 
người dân và nhà đầu tư trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế. 


Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Philippines đã ghi nhận sự phục 
hồi và tăng trưởng kinh tế, cho thấy sự đổi mới và nỗ lực của chính 
phủ và các cơ quan liên quan. Điều này đã đem lại hy vọng và tiềm 
năng cho sự phát triển bền vững của quốc gia. 


Các biện pháp kinh tế và cải cách đã được triển khai nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc đầu tư và kinh doanh. Quá trình cải tổ hành 
chính và xây dựng hệ thống pháp luật mạnh mẽ hơn đã được thực 
hiện, nhằm đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quản lý tài 
chính và chống tham nhũng. Ngoài ra, Philippines cũng đã tập trung 
vào việc phát triển các ngành công nghiệp tiểm năng như công nghệ 
thông tin, dịch vụ tài chính và du lịch, tạo nên sự đa dạng hóa kinh tế 
và tăng cường động lực tăng trưởng. 


Trong những năm cuối thập kỷ 2000 đến nay, 


Philippines đã trở lại con đường phát triển kinh tế ổn định và duy trì 
tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Các biện pháp và chính sách kinh tế hiệu 
quả đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng 
kinh tế của quốc gia. 


Ngành dịch vụ đã đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế của 
Philippines. Đặc biệt, các ngành như BPO (Business Process 
Outsourcing) và du lịch đã trở thành những ngành có hiệu suất cao và 
tạo ra nhiều cơ hội việc làm. Việc thu hút đầu tư nước ngoài vào các 
lĩnh vực liên quan đến công nghệ thông tin, viễn thông, gọi điện thoại, 
xử lý dữ liệu và quản lý tài chính đã thúc đẩy sự phát triển và đóng 
góp vào năng lực cạnh tranh của Philippines trên thị trường quốc tế. 
Ngoài ra, remittances (chuyển tiền về từ người lao động) cũng đã 
đóng vai trò quan trọng trong sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế của 
Philippines. Tiền chuyển về từ người lao động gửi về gia đình đã tạo ra 
nguồn thu ngoại tệ quan trọng và đồng thời tăng nhu cầu tiêu dùng 
trong nước. Điều này đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của các 
ngành kinh tế trong nước và tạo ra sự thịnh vượng cho quốc gia. 


Nhờ vào các yếu tố trên, Philippines đã đạt được sự phục hồi mạnh mẽ 
sau giai đoạn khó khăn và tiếp tục duy trì mức tăng trưởng kinh tế ấn 

tượng. Sự đa dạng hóa kinh tế, tạo ra việc làm và thu hút đầu tư nước 

ngoài đã đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một nền kinh tế 

bền vững và đóng góp vào sự phát triển toàn diện của Philippines. 


